Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đât nước phát triên bên vững... https://tuoitre.vn/ky-vong-chinh-phu-moi-tao-dot-pha-dua-dat-nuoc-pha... 


TV % Š Hotline: 0918.033.133 Đặt báo Quảng 








W MEDIA THỜISỰ THẾGIỚI PHÁPLUẬT KINHDOANH CÔNGNGHỆ XE DULỊCH NHỊP SỐNGTRẺ VĂNHÓA GIẢITRÍ THỂTHAO GIÁO DỤC KHOAH( 
THỜI SỰ suúrsi xãHội pHóNGSỰ BÌNH LUẬN 


„=® . Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII Kỳ họp 11 Quốc hội XIV Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp 


05/04/202109:44 GMT+7 


#¿) _ TTO - Hôm nay, theo dự kiến, tân Chủ tịch nước và tân Thủ tướng Chính 
phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức. Rất nhiều gửi gắm đã được nêu ra với tân 
Thủ tướng và bộ máy Chính phủ, đó là phải tạo đột phá đưa đất nước phát 
triển nhanh hơn nhưng phải bền vững. 


® Ngày mai 5-4, Quốc hội bâu tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ 


® Phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XIV: Sẽ vay 2 tỉ USD phát triển ĐBSCL 


® Kỳ vọng Chính phủ mới làm cho cán bộ sống được băng lương 





' “a2 






NGÀNHNÀO ` 
H0T NHẤT 2021 - ÚC? 






= 
E 


¬ 


--¬—¬*^“TÔx 
` -=—=-“— 
=>”. „.. 


- l- - : 
nh CN " - .=-. § 
ki." an bà n 


= ^ 

.. ..5 ._- La .,” “ 

» xuh&L{ s ~+tị * 
- - r.® ` ` _ 










¡ trao đổi cùng Monash 
University: Ngành Hot nhất 2021- 
Úc 

»x Anh Du Hoc 





- 
— 
mì 
.át van + 
vs... ST” = 


7" 


v‹ ⁄% 


Trung tâm TP.HCM về đêm - Ảnh: QUANG ĐỊNH 


Iof2l 4/5/2021. 12:55 PM 


Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đât nước phát triên bên vững... https://tuoitre.vn/ky-vong-chinh-phu-moi-tao-dot-pha-dua-dat-nuoc-pha... 


20f2] 


Kinh tế số và củng cố hệ thống tài chính 


Kỳ vọng Chính phủ mới tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới thể chế, 
kinh tế số và củng cố hệ thống tài chính, TS Vương Quân Hoàng nói: 


- Trọng tâm thứ nhất, Chính phủ cần kiên trì thực hiện đổi mới hệ thống thể 
chế, cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực quản lý bộ máy. Tăng cường hiệu 
năng bộ máy giúp giảm chỉ phí dân sinh, giảm tổn thất kinh tế do "ma sát" hệ 
thống với thị trường, tăng cơ hội tích lũy sức vóc kinh tế. 


Theo các con số chính thức, mặc dù trong giai đoạn 2017-2021, biên chế công 
chức đã giảm 11,5% xuống hơn 247.000, con số này vẫn khiêm tốn và sẽ tiếp 
tục được Chính phủ cải thiện. 


Chỉ tính riêng ngành tài chính, theo báo cáo của Bộ Tài chính, kết quả sắp xếp 
bộ máy, tinh giản biên chế 2 năm 2019-2020 đã góp phần tiết kiệm cho ngân 
sách được khoảng 3.000 tỉ đồng. 


Tuy vậy, những lợi ích bằng số nêu trên chỉ là phần nổi. Lợi ích sâu rễ bền gốc 
mới thực sự quan trọng. 





Đó là gia tăng độ tin cậy với hệ thống giúp làm giảm chỉ phí giao dịch toàn xã T 
hội. Một giao dịch nhỏ nếu cần tới 10 tờ giấy hành chính chỉ để đảm bảo tính Hu 
hợp lệ, sẽ gây ra tổn thất kinh tế rất lớn, vì hệ thống kinh tế vĩ mô bao gồm & 
hàng trăm triệu giao dịch như vậy. — Đồi 


: Vương Quân Hoàng là tiến sĩ kinh tế, Đại học Fg 


Tổng hợp Bruxelles, Bỉ. Ông có nhiều công trình 





011101100} 208 


nghiên cứu được công bố quốc tế mỗi năm; là 


thành viên Hội đồng Kinh tế học, quỹ Phát triển khoa học và TrIWEAO VĂT 


công nghệ quốc gia; giám đốc Trung tâm nghiên cứu KHXH m1] 





hiên ngành Trường ĐH Phenikaa (Hà Nội) 


Thứ hai, thực thi để thể chế hóa mục tiêu nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN, theo nghĩa bộ máy phục vụ, có chuẩn mực bao quát là đáp ứng nhu cầu 
xã hội. Lúc này, nhà nước "của dân - do dân - vì dân" không còn là khẩu hiệu, mà 
là tiêu chuẩn bắt buộc của hành động. 








Thứ ba, Chính phủ cũng minh chứng được trước nhân dân về tính hợp lý phân 
công ở thượng tâng bộ máy quản lý: lãnh đạo tầm nhìn và tực thi chức năng 


4/5/2021. 12:55 PM 


Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đât nước phát triên bên vững... https://tuoitre.vn/ky-vong-chinh-phu-moi-tao-dot-pha-dua-dat-nuoc-pha... 


kinh tế - xã hội. ÍÏ CÙNG MỤC 


Trọng tâm thứ 2, Chính phủ xây dựng nần tảng kinh tế tri thức trong thời đại số, 
tiên đề cho các mũi đột phá kinh tế. Một nền kinh tế tri thức sẽ có tính cạnh 
tranh, phát huy năng lực tư duy sáng tạo từ hộ gia đình đến các tập đoàn kinh 
tế tâm quốc gia. 





Nền tảng tri thức số ngày càng có tác động sâu rộng. Tôi có tham gia một số dự 
án, hãy nghĩ về nhiều ký lô giấy tờ, kèm theo hàng chục giờ công để lấy chữ ký 
và đóng dấu, chỉ để đáp ứng thủ tục một phần nhỏ của đề tài nghiên cứu, giữa 
kỷ nguyên 4.0, sẽ thấy sự tương phản đó rất đắt đỏ. 





Trọng tâm thứ 3, củng cố sức chịu tải và năng lực thích nghi của hệ thống tài 
chính quốc gia. Điều này tưởng rất quen thuộc nhưng lại luôn là thách thức. 
Trong lịch sử đổi mới kinh tế VN, vấn nạn lạm phát 2-3 chữ số luôn lởn vởn đe 
dọa sự ổn định vĩ mô. 





Nhiều bệnh trạng nền kinh tế đều có dấu vết của lạm phát. Hậu quả dai dẳng là 
hiệu ứng giá gắn với lãi suất ngân hàng cho vay. Ngay cả khi lạm phát xuống 
dưới 4%/năm, nền kinh tế vẫn phải gánh lãi suất cao. 





Ihu nhập bình quân đâu người 
những năm qua và mục tiêu 2025 
ĐVT: USD s0) -5.,000 


2.221 





2.907 








2.109 


2015 2018_ 2020 2025 


Dữ liệu: L.KIÊN - Đồ họa: N.KH 
Chính sách phải bảo đảm lợi ích đầu tư 


* Chúng ta mong muốn làm nhiều, như đầu tư hạ tầng, giao thông, điện... 
nhưng nguồn lực có hạn. Vậy làm thế nào để tháo gỡ nhữngjiểm nghẽn này 


3of2l 4/5/2021. 12:55 PM 


Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đât nước phát triên bên vững... https://tuoitre.vn/ky-vong-chinh-phu-moi-tao-dot-pha-dua-dat-nuoc-pha... 


4of2l1 


và thu hút nguồn lực lớn từ bên ngoài nhà nước? 


- Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), VN chi khoảng 5,7% GDP cho xây 
dựng cơ sở hạ tầng - mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và gần như gấp 
đôi chỉ tiêu trung bình toàn cầu. Tuy nhiên, kỷ luật và hiệu quả chỉ tiêu công bị 
thách thức, khi chỉ hơn 20% đại lộ quốc gia được hoàn thiện, và đường cao tốc 
nối Bắc - Nam sẽ cần đầu tư 14 tỉ USD giai đoạn 2021-2030. 


Ước lượng của Ngân hàng Thế giới cho thấy nhu cầu đầu tư cho hạ tầng mỗi 
năm lên tới 25 tỉ USD, trong đó huy động từ nguồn lực nhà nước chiếm 2/3. Để 
cân đối giữa chi thường xuyên và đầu tư, Chính phủ cần có cơ chế khuyến khích 
khối tư nhân tham gia đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, trên cơ sở hài hòa lợi 
ích. 


Chính sách kinh tế đảm bảo lợi ích đầu tư và cân đối phát triển ngành - vùng sẽ 
là bài toán lâu dài. Môi trường đầu tư thông thoáng sẽ trợ giúp đắc lực phát 
triển cơ sở hạ tầng. 


Việc phát triển một khuôn khổ toàn diện để quản lý các khoản nợ tiềm tàng cần 
được ưu tiên và trong trung hạn, phát triển lộ trình đầu tư theo hình thức đối 
tác công tư (PPP) cân đối với quy hoạch tổng thể ngành, nhất là trong lĩnh vực 
năng lượng và giao thông, sẽ giúp thúc đẩy tiềm năng kinh tế to lớn của VN. 





Kỳ vọng Chính phủ mới tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm chỉ phí dân sinh, tăng cơ hội tích lũy sức vóc 
kinh tế. Trong ảnh: tại một cảng biển phía Nam - Ảnh: D.S. 


Chính phủ là "bà mối" cho phát kiến 


* Ông có hiến kế gì cho Chính phủ nhiệm kỳ tới thúc đẩy mạnh mẽ phong 
trào khởi nghiệp, khơi thông mọi nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước? 


- Trong xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp các quốc gia năm 2020, VN tăng 13 
bậc, lên vị trí 59 trên thế giới. ` 


4/5/2021. 12:55 PM 


Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đât nước phát triên bên vững... https://tuoitre.vn/ky-vong-chinh-phu-moi-tao-dot-pha-dua-dat-nuoc-pha... 


5Sof2l 


Thể chế hóa năng lực hỗ trợ hệ thống khởi nghiệp liên quan công nghệ và phát 
kiến kỹ thuật mới đối với Chính phủ hoàn toàn khả thi. Ngày nay khu vực kinh tế 
dân doanh cũng đã dám dấn thân đầu tư dài hạn, như trường hợp VinGroup, 
FPT... là điển hình. 


Thể chế hóa thành công sẽ giúp đưa nguồn lực này trở thành chiến lược dài 
hạn, cả công lẫn tư, củng cố ý chí khát vọng vươn lên về công nghệ. 


Thực tế cho thấy các tập đoàn kinh tế này đầu chủ trương đầu tư cho khoa học 
cơ bản và công nghệ ở chiều sâu, với khát vọng lớn. Chính phủ không làm thay, 
không can thiệp nhưng hành lang pháp lý, năng lực hiệu quả điều hành bộ máy 
và đáp ứng nhu cầu phát triển sẽ biến Chính phủ thành "bà mối" cho những 
phát kiến có giá trị kinh tế thị trường lớn. 


Nghiên cứu mô hình của FED 


Dự trữ ngoại hối của VN đang gia tăng, dự báo vượt mức 120 tỉ USD trong năm 
2021. Các thị trường hàng hóa tài chính cơ bản cần chấp nhận sự linh hoạt (tức là 
các dao động giá, tỉ giá tuân theo quy luật cung - cầu) nhưng không khoán trắng 
cho lực lượng thị trường. 


Chức năng kinh tế của Chính phủ tuy không can thiệp thường xuyên nhưng có thê 
được thực thi khi cần tái lập sự ổn định, hạn chế tồn thất. Như vậy, cần đến chức 
năng quan trọng của hệ thống tài chính vĩ mô: nghiên cứu - dự báo. 


Có thể tham khảo hệ thống điều hành phát đi tín hiệu chính sách tài chính có ảnh 
hưởng toàn cầu của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), thực chất là cơ quan nghiên 
cứu phục vụ thông tin cho xã hội. Hiệu quả của nó giúp tần suất và mức độ can 
thiệp của FED được hạn chế ở mức không cản trở tự do kinh tế của xã hội, nhưng 
vẫn có thể trợ lực kịp thời. 


Khát vọng của quốc gia 100 triệu dân 


Trong khát vọng vươn lên của đất nước, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sec 
khẳng định tại kỳ Đại hội Đảng XIII, sự đoàn kết của đất nước 100 triệu dân, với sản 

lượng quy đổi ngang giá sức mua 1.000 tỉ USD, thị trường chứng khoán giao dịch 

xấp xỉ 1 tỉ USD/ngày, rất quan trọng. 


Sự đồng tâm hiệp lực, với ý chí phấn đấu, mong muốn nâng tầm phát triển, sẽ xoay 
quanh năng lực tổ chức, hiệu quả điều hành của bộ máy Chính phủ mới. 


Thách thức rất nhiều và có cả những vấn đề tồn đọng dai dằng, nhưng Chính phủ 


mới và người đứng đầu Chính phủ được nhân dân trao gửi niềm tin. Niễm tin ấy có 
X 


4/5/2021. 12:55 PM 


Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đât nước phát triên bên vững... https://tuoitre.vn/ky-vong-chinh-phu-moi-tao-dot-pha-dua-dat-nuoc-pha... 


căn cứ từ những bài học lịch sử nền kinh tế - xã hội VN đã trải qua sau 35 năm đổi 
mới, từ triết lý và sức vóc phát triển, từ nền tảng đạo đức và chuyên môn, ý chí theo 
đuôi mục tiêu chiến lược của bộ máy. 


Với sự đoàn kết và phối hợp nhịp nhàng của hệ thống chính trị, ủng hộ và giám sát 
của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, chúng ta đặt niềm tin không gì có thể cản 
được bước tiến của đất nước, trong đó có việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - 
xã hội chiến lược của Chính phủ mới. 


Đối thoại với người khởi nghiệp 


Trong ASEAN, theo ESP Capital và Cento Ventures, VN vươn lên thứ 3 về tốc độ 
tăng trưởng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, sau Indonesia và Singapore. 
Lượng vốn đầu tư mạo hiểm năm 2020 chiếm 17% tổng đầu tư trong khu vực (5% 
năm 2018). 


Tông giá trị 56 thương vụ đầu tư vào startup VN đạt giá trị 290,43 triệu USD, trải 
rộng ở một số lĩnh vực tiềm năng cao như công nghệ tài chính, thương mại điện tử 
và quản trị nguồn nhân lực. 

Bên cạnh việc hỗ trợ về chính sách giúp người khởi nghiệp tiếp cận vốn và các 
hình thức gọi vốn công nghệ, Chính phủ cần thúc đây cách hiều đúng đắn về khởi 
nghiệp. Quá trình truyền thông - đối thoại với khu vực khởi nghiệp nên trở thành 
một nghị sự riêng, thậm chí hệ thống bao gồm cả chính sách, hệ thống hỗ trợ và 
hệ thống thông tin hai chiều đề đánh giá kết quả công việc, cũng như các tổn tại 
cần giải quyết. 


Đại biểu Hoàng Văn Cường (ủy viên Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội): 


Phát triển bằng khoa học, công nghệ 


6óof2]1 4/5/2021. 12:55 PM 


Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đât nước phát triên bên vững... https://tuoitre.vn/ky-vong-chinh-phu-moi-tao-dot-pha-dua-dat-nuoc-pha... 


7of2] 





„7 —= ` ÿ ` 
Đại biểu Hoàng Văn Cường 


Chính phủ mới sẽ gặp thách thức ngay trước mắt mà cả thế giới đang gặp phải, đó 
là việc chúng ta vừa phải mở cửa để phát triển kinh tế song vẫn phải kiểm soát thật 
tốt dịch bệnh. Bên cạnh đó, chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ các DN, các nhà đầu tư vì 
họ đã quá khó khăn trong đại dịch. 


Trải qua hơn một năm trời chúng ta đã thực hiện các gói hỗ trợ nhưng VN vẫn cần 
tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ như thế. Về mặt ngân sách, chúng ta cần tiết giảm 
đề tránh gánh nặng bội chi ngân sách, không quá lạm thu khiến ảnh hưởng đến sự 
hồi phục của DN. Đó là bài toán đặt ra cho Chính phủ phải giải quyết một cách hài 
hòa. 


Cơ hội để chúng ta hội nhập vào thị trường thế giới rất lớn, nhưng cơ hội này ...c° 
không chỉ riêng VN mà cả với các nước khác. Nếu chúng ta không có sự thay đổi 

đột phá một cách quyết liệt, mang tính sống còn về khoa học, công nghệ và nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực thì chúng ta không thể đứng vững trước chuỗi giá 

tri. 


Nếu không làm chủ được, chúng ta vẫn mãi nằm lẹt đẹt ở phân khúc sản xuất giá 
trị thấp, chúng ta lại phải đi sau. 


Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng đề Chính phủ đặt ra sự bứt phá về ứng dụng 
X 


4/5/2021. 12:55 PM 


Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đât nước phát triên bên vững... https://tuoitre.vn/ky-vong-chinh-phu-moi-tao-dot-pha-dua-dat-nuoc-pha... 


SOof2I 


tiến bộ khoa học công nghệ đề chuyển nền sản xuất của chúng ta đi đầu trong các 
chuỗi giá trị này. 


Đại biểu Trần Anh Tuấn (phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM): 


Nâng cao hiệu quả đầu tư công 





Đại biểu Trần Anh Tuấn 


Chính phủ mới cần lưu ý về hiệu quả đầu tư, đặc biệt đầu tư công. Có thể thấy tổng 
vốn đầu tư xã hội giai đoạn qua đã có sự chuyển dịch, vốn đầu tư khu vực ngoài 
nhà nước tăng từ 38,3% lên 45,6% vào 2020. 


Vốn ngân sách được sử dụng như là vốn "mồi" để huy động mạnh mẽ nguồn lực 
bên ngoài song hiệu quả đầu tư chưa thật sự mang lại kỳ vọng; chất lượng thề chế su 
quản lý đấu tư công còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. | 


Do đó, nhiệm kỳ này Chính phủ cần khắc phục được những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, đây nhanh tiến độ thực hiện dự 
án, nâng cao hiệu quả đầu tư công cũng như hiệu quả đầu tư toàn xã hội. 


Chúng ta thu hút mạnh FDI, nhưng khu vực có vốn nước ngoài lại hoạt động chủ 
yếu ở khâu lắp ráp, nhập linh kiện có giá trị gia tăng trong nước tương đối thấp, 
chưa tạo động lực lan tỏa cho khu vực trong nước phát triển nên chưa thể có sự 
đột phá về nâng cao năng suất lao động. » 


4/5/2021. 12:55 PM 


Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đât nước phát triên bên vững... https://tuoitre.vn/ky-vong-chinh-phu-moi-tao-dot-pha-dua-dat-nuoc-pha... 


9of21 


Vì thế, cần có các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, cơ cấu lại lực lượng lao 
động để tạo động lực cho sự phát triển năng suất lao động cho nền kinh tế. 


NGỌC HIỂN - TIẾN LONG ghi 


Ấ ^^. ..e. 


Ỉ 
xã 


IM (¿vi gi 


=Ở HN NNG 


JMmšXNN 


"` ‹ 
-Ï.—_ 


""v `... 
"` xấ_Q. «« 


évý"`ý(ýẲắ ÀÁ( LÊ _. 





Ls 
Fầ; 


Ông Phạm Minh Chính thăm, động viên người dân Sa Ná khắc phục hậu quả 
thiên tai ngày 8-8-2019 -Ảnh: HÀ ĐỒNG 


Trưởng bản Sa Ná NGÂN VĂN THÊU: 

Mong Thủ tướng gần dân 

Người dân bản Sa Ná (xã biên giới Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa - NV) vẫn nhớ 
ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức trung ương, vì đã đến tận nơi giúp đỡ 
dân bản sau trận lũ dữ năm 2019. 

Nếu ông Chính được Quốc hội tín nhiệm bầu làm thủ tướng, chúng tôi rất mong ...c° 
ông luôn gần gũi nhân dân, đặc biệt là quan tâm và có chính sách phát triển vùng 
đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa còn khó khăn lắm. 

Ông Trần Ngọc Lương (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương): 

Đề nghị quan tâm giao thông kết nối vùng 

Tôi mong muốn Chính phủ nhiệm kỳ tới quan tâm mạnh mẽ hơn nữa tới hạ tầng 


giao thông, đặc biệt là các dự án giao thông kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía 


X 


4/5/2021. 12:55 PM 


Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đât nước phát triên bên vững... https://tuoitre.vn/ky-vong-chinh-phu-moi-tao-dot-pha-dua-dat-nuoc-pha... 


Nam. 


Có một thực tế mà dư luận nêu nhiều thời gian qua, đó là mặc dù vùng kinh tế 
trọng điềm phía Nam là "đầu tàu”, đóng góp rất lớn cho ngân sách quốc gia nhưng 
vùng này lại có rất ít đường cao tốc. Ví dụ quốc lộ 13 nối TP.HCM - Bình Dương chỉ 
mới có phần Bình Dương được mở rộng, còn dự án tại TP.HCM nêu cả chục năm 
vẫn "giậm chân tại chỗ"... 


Nếu được ưu tiên các dự án kết nối, vùng kinh tế này sẽ phát triển hơn nữa, qua đó 
đóng góp thêm cho cả nước. 


BS.CKI Nguyễn Cát Phương Vũ (Bệnh viện Nhi đồng thành phố, TP.HCM): 
Giải pháp hiệu quả chống COVID-19 


Tôi kỳ vọng Chính phủ mới tiếp tục sẽ có những giải pháp hiệu quả hơn, thành 
công hơn trong phòng chống COVID-19. Các nhân viên y tế - những người tuyến 
đầu, rồi sau đó là người dân, sẽ được tiêm vắcxin. Đây là "đòn bấy" để VN không 
chỉ là một điểm đến an toàn và thân thiện, sớm phục hồi ngành du lịch mà còn góp 
phần để phục hồi phát triển kinh tế. 


X.MAI - HÀ ĐỒNG ghi 


Kỳ vọng Chính phủ mới làm cho cán bộ sống được bằng 
lương 

TTO - Hơn 40 ý kiến đại biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 29-3 nêu 
bật những thành tựu của Chính phủ nhiệm kỳ qua, thẳng thắn nhìn nhận 
những hạn chế và gửi gắm sự trông đợi vào những hành động mạnh mẽ, 





quyết liệt từ Chính phủ mới. 


LÊ KIÊN - NGỌC AN - LÊ THANH thực hiện 


Từ khóa: Tân Chủ tịch nước, Tân Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ mới, Chính phủ 





€09i8o)IalaNiEr:la 


Bình luận (0) 


10 of2l 4/5/2021. 12:55 PM 


Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đât nước phát triên bên vững... https://tuoitre.vn/ky-vong-chinh-phu-moi-tao-dot-pha-dua-dat-nuoc-pha... 


Ï CƠ HỘI MUA SẮM 


mm=>=KARÔFI 





-~ 
“T2 
Z 
z2 
⁄ 
⁄ 
z 
2 
⁄ 











on 
š - 
Thay lõi lọc nước Số 7 máy Xả kho quạt hơi lạnh Iruka Đâu tư căn hộ dịch vụ nên Máy làm mát không khí : 
RO KAROFI - ORP I-99 nhập khẩu Thái Lan chú ý những điều gì Sunhouse SHD7739 
ALKALINE [ 
295.000 đ 4.490.000đ 118% 3.450.000đ 136% 1 
HUTECH I8HCA| = `... 
x0 JIÍ¬® TT ------: : 
G)ÌINN?P AI :-..-c:.. | 
20 VÀ Mă« lọc. ⁄ 
 07h30-15h00  @ rrungtâm Đào tạo Nhân lực = _=Ö thà udkyigtsbc) 
V10) VI YA ượng cao HUTECH - SHTP, TP. Thủ Ð “ ị lÁ.g : : 
Ngày hội Tuyển dụng & Trường ĐH Đông Á công bố Thay lõi lọc nước Số9máy Máy làm mát không khí : 
Triển lãm HUTECH ITOpen phương án tuyển sinh năm RO KAROFI - Nano Silver Kamisu HT-1000 
Day 2021 2021 
195.000 đ 5.000.000đ 141% 
(uô© `” tui (u6iff€eWs Theo dõi Tuổi TrẻOnlin. f ` &j 8! n 
MEDIA KINH DOANH NHỊP SỐNG TRẺ THỂ THAO GIÁO DỤC 
THỜI SỰ CÔNG NGHỆ VĂN HÓA KHOA HỌC BẠN ĐỌC 
THẾ GIỚI XE GIẢI TRÍ SỨC KHỎE THẬT GIẢ 
PHÁP LUẬT DU LỊCH 
Í{u®iÍre © Copyright 2021 TuoïTre Online, All rights reserved Thông tỉ 
Fh ràl ÌrioNÊ ® Tuổi Trẻ Online giữ bản quyền nội dung trên website này Liên hệ Quảng cáo | Điều khoản bảo mật | Liên 
.e&© 


21of2l 4/5/2021. 12:55 PM 


